Nói thẳng và nghe nói 
thằng 
Trần Huy Thuận 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nói thẳng và nghe nói thẳng 





Trần Huy Thuận 
Nói thẳng và nghe nói thẳng 


"Kẻ sĩ, người trí thức mà không nói được 
tiếng nói của chính mình... 

thì suy cho cùng, nào có khác gì 

con sáo bị cụt mất đầu lưỡi đâu?" 

(Giáo sư Tương Lai) 

"Lời nói thật thà có thể bị buộc tội 

Lời nịnh hót dối lừa 

có thể được tuyên dương” 

(Nhà thơ Nguyễn Duy) 


Dân chủ là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng văn minh đối với 
một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của dân chủ lại 
chính là tự do. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn 
nhất của con người mọi thời đại (Bác Hồ nói: Không có gì 
quý hơn độc lập tự do). Trong đó, tự do nói lên sự thật, nói 
thẳng sự thật, được bày tỏ suy nghĩ của mình, ước nguyện 
của mình... chính là khát vọng thường trực[1]! Nhưng, nói 
thẳng sự thật - tưởng dễ mà khó! Đâu phải cứ muốn nói 
thẳng là ta có thể nói thẳng được? Người thấy sao nói thế, 
người nghe sao nói vậy, cứ nghĩ mình là người thẳng thắn, 
hóa ra không phải! Bởi thấy và nghe là những hành vi dễ 
nhất mà mỗi người có thể làm được, ngoại trừ những người 
khiếm thị, khiếm thính (nhưng những người này lại thường 
có linh cảm đặc biệt mà người sáng mắt, sáng tai không dễ 
gì qua mặt!). Thấy và nghe mới chỉ là nhận ra cái vẻ bề 


ngoài, cái hình thức của sự vật - mà ai cũng hiểu, hình thức 
nhiều khi không phản ánh đúng bản chất nội dung. 

Thấy phải bằng đôi mắt tinh tường, nghe phải được nghe 
bằng cả hai tai! 


Ngược với thấy sao nói thế, nghe sao nói vậy là loại người... 
thấy rõ mười mươi mà không dám nói, nghe rõ mồn một mà 
giả điếc làm ngơi 


Cho nên, thấy và nghe chỉ là bước đầu tiên để nhận thức 
bản chất: bước thu thập thông tin. Bởi vì nói thẳng bao giờ 
cũng đi đôi với nói thật, nên vấn đề nhận thức đúng bản 
chất mới là điều vô cùng quan thiết. Muốn vậy, trước tiên 
phải có kiến thức về lĩnh vực mình muốn nói. Dân ta có câu: 
Biết thời thưa thốt, không biết, dựa cột mà nghe!. Cùng với 
kiến thức, là tư duy khoa học, là biết đánh giá một cách toàn 
diện, khách quan - đừng như lũ thây bói xem voi; đồng thời 
phải xuất phát từ một cái tâm trong sáng - để thẳng không 
thành cong, để méo không hóa tròn, để bé không xé ra to, 
để to không vo thành bé... 


Nhận thức đúng bản chất - cần thiết, nhưng chưa đủ! Còn 
phải có dũng khí dám nói sự thật, đừng để miếng thịt bịt 
miệng! (Cần nói thêm rằng, không dám nói sự thật không 
chỉ là hành vi của kẻ hèn yếu, mà nhiều khi còn đồng nghĩa 
với ngậm miệng ăn tiền. Thực tế cuộc sống không hiếm kẻ 
tiến thân rất nhanh bằng con đường ngậm miệng: “Ngậm 
hàm thì tiến”! Dân gian đã nói như thế!). Sinh thời, Phùng 


Quán từng viết: Yêu ai cứ bảo là yêu- Ghét ai cứ bảo là ghét- 
Dù ai ngon ngọt nuông chiều- Cũng không nói yêu thành 
ghét- Dù ai cầm dao dọa giết- Cũng không nói ghét thành 
yêu... 


Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào cũng 
phải... nói đúng sự thật! Một bác sĩ, khi phát hiện ca bệnh 
hiểm nghèo, có nên nói trực tiếp sự thật đó với bệnh nhân 
không? - Không trong trường hợp này, nhiều khi lại là đức 
nghề nghiệp cần thiết đối với một lương y! Vấn đề là ở chỗ: 
Không phải sự thật nào cũng nên nói; nhưng một khi đã có 
thể nói, thì phải nói đúng sự thật! Đấy có thể coi là những 
tiêu chí để đánh giá phẩm chất một người-biết-nói-thẳng. 


**%% 


Có người-biết-nói-thẳng không thôi, chưa đủ, còn cần phải 
có người-biết-nghe-nói-thẳng. 

Không phải ai ai cũng muốn nghe lời nói thẳng, bởi trung 
ngôn nghịch nhĩ (tuy bề ngoài, người nào cũng tỏ ra sẵn 
sàng nghe nói thẳng, nói thật!). Mặt khác, không phải ai đó 
tuyên bố sẵn sàng nghe nói thẳng nói thật, sẽ lập tức được 
đáp ứng! 

Một người muốn nghe người khác nói lên sự thật, người đó 
mới chỉ là người-dám-nghe-nói-thẳng - Vâng! Rất đáng trân 
trọng! Nhưng chỉ... dám không thôi thì chưa đủ. Người muốn 
nghe lời nói thẳng, trước hết, dù ở cương vị nào, người đó 
cũng phải có được phẩm chất cần thiết như những tiêu chí 


đã nêu đối với người-biết-nói-thẳng (thậm chí còn phải ở 
mức cao hơn), nhất là sự dũng cảm (đặc biệt là khi điều 
được nghe lại đụng chạm đến... người thân, đến chính bản 
thân!) - Để không bị nhầm, bị lừa, bị bẫy... người nghe còn 
phải có kinh nghiệm nghe lại phải biết đích thân kiểm tra 
tính đúng đắn của những điều nghe được ấy. Người như thế, 
có thể đặt cho cái tên là người-biết-nghe-nói-thäng hoặc 
người-nghe-nói-thẳäng-được! 


Như vậy, thực tế tồn tại một lô-gic sau: người-biết-nói-thẳng, 
khi có dịp được nói thẳng, người đó sẽ đủ tự tin để nói- 
thẳng-được! Tương tự, người muốn nghe nói thẳng, chỉ thật 
sự được nghe, khi người đó... nghe-nói-thẳng-được, tức là khi 
biết-nghe-nói-thẳng! 


Một đất nước phát triển, một xã hội dân chủ và văn minh, 
rất cần những người-biết-nói-thẳng - được nói thẳng! Càng 
rất cần những người-nghe-nói-thẳng-được - được nghe nói 
thẳng! Đó chính là mục tiêu hàng đầu của giáo dục. Và đó 
cũng là cái gốc của nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc. Thật vậy! Làm sao có thể được coi là một nước văn 
minh, dân chủ, khi trong nước đó, người-biết-nói-thật và 
người-nghe-nói-thật-được, chỉ như lá mùa thu. 

(Đăng lần đầu trên chongthamnhung.thanhtra.gov.vn ngày 
07-03-2007) 


MỜI ĐỌC THÊM: 


Thứ Ba, 20-01-2009 - 3:23 

Trăn trở đầu năm mới của trí thức Việt Nam: Bệnh giả dối 
(Dân trí) - Có thể nói bệnh dối trá đã và đang trở thành mối 
lo ngại lớn nhất trong đời sống xã hội những năm gần đây. 
Nó có mặt ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và hủy hoại nền 
tảng đạo đức dân tộc. 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân 
trong bức thư gửi các thầy cô giáo nhân Ngày nhà giáo Việt 
Nam 20-11-2008 vừa qua đã tỏ ra hết sức lo lắng: “Chúng ta 
rất lo lắng khi tiêu cực, bệnh thành tích hay rộng hơn là sự 
giả dối vẫn đang tồn tại trong ngành và xã hội”. Giáo sư 
Hoàng Tụy, trong một trả lời phỏng vấn đã nhận xét: “Nói 
dối là mối nhục lớn”. 

Nhân dịp xuân mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà 
báo Hữu Thọ và một số trí thức có nhiều trăn trở về cái gọi 
là mối nhục lớn này. 


Nhà báo Hữu Thọ: Rửa tai để được nghe những lời nói thật 
...Sự thật nó không tự đến mà anh phải tìm đến nó. Rồi anh 
phải đủ niềm tin ở người ta thì người ta mới nói sự thật với 
anh. Anh cũng phải có đủ bản lĩnh để sàng lọc, tìm ra những 
thông tin chính xác. Muốn nghe được lời nói thật là phải 
công phu lắm, phải thành tâm lắm. Hãy rửa tai để nghe lời 
nói thật vì không có lời nói thật nào mà không có vị chua 
chát. 

* Nói ra chân lý cũng cần một nghệ thuật: 

- Ông có thấy nói dối đã và đang trở thành căn bệnh đáng lo 
ngại? 


- Tôi lo chứ. Tôi đã từng phát biểu ở Quốc hội về vấn đề này. 
Cách đây ít lâu, tôi vào Tây Nguyên, đến thăm đồng chí Kso 
Si, một trí thức Tây Nguyên cùng một khóa Trung ương với 
tôi, đồng chí ấy nói các anh không nghe được tiếng nói thật 
của dân đâu. Hỏi vì sao, ông ấy bảo khi khen thì họ nói tiếng 
Kinh còn khi chê thì họ nói tiếng dân tộc. Mà mình thì có biết 
tiếng của dân tộc họ đâu, cho nên chỉ được nghe lời khen 
bùi tai. 

- Nói đến Quốc hội, ông có tin rằng lần cố Chánh án Tòa án 
Nhân dân Tối cao Trịnh Hồng Dương nói đại để án dân sự 
của ta xử thế nào cũng được là ông ấy nói thật? 

- Tôi không am hiểu đâu nhưng là người đứng đầu ngành tòa 
án, ông ấy phải hiểu rõ nhất, sâu sắc nhất thực trạng của 
ngành mình phụ trách và khi ông ấy nói như thế thì chắc 
rằng đó là sự thật. 

- Còn trường hợp người kế nhiệm ông Dương là Chánh án 
Nguyễn Văn Hiệu. Ông Hiệu cũng vì nói lên một sự thật đại ý 
rằng đội ngũ thẩm phán thiếu đến mức phải “vơ bèo vạt 
tép” cũng là nói thật? 

- Thật chứ. Hai ông ấy đều nói đúng về một sự thật. 

- Ông nghĩ gì khi cả hai ông đều vì nói lên sự thật dẫn đến 
sự phản ứng gay gắt ở ngay Nghị trường Quốc hội? 

- Tôi nghĩ có lẽ các ông ấy sai lâm ở cách nói. Không ai 
khuyên anh nói dối nhưng bảo vệ chân lý có nhiều cách. 
Tiếp cận chân lý có nhiều con đường. Đi đến chân lý cũng có 
nhiều con đường và nói ra chân lý có nhiều cách nói. 


*GS. VS Phạm Song: 


- Thành thật với người là thành thật với mình 

Muốn người ta nói thật thì trước hết, mình phải thật lòng 
muốn nghe sự thật và dám nói ra sự thật... 

Ngày xưa, trong triều đình có chức gián quan do những 
người trung thực, ngay thẳng đảm nhiệm. Bây giờ cũng có 
những người làm việc tương tự nhưng vấn đề là họ có nói 
thật không và lời nói thật của họ có được tôn trọng không. 
Kẻ sĩ luôn nhìn thấy những điều có thể xảy ra nên họ thường 
có tâm trạng bất an, lòng không yên ổn. Rồi cảm giác mắc 
nợ nhân dân, mắc nợ dân tộc, mắc nợ cả nhân loại nên họ 
luôn bị giằng xé nếu không được nói ra những suy nghĩ 
thành thật của mình. 

Theo Bùi Hoàng Tám - Nguyễn Kim Khánh 

(Nhà báo và Công luận) 


[1] “Tự do phát ngôn thì cứ tự do phát ngôn, nhưng quyền tự 
do sau phát ngôn thì tôi không bảo đảm” - TS. Lê Đăng 
Doanh đã có lần trả lời vị Hiệu trưởng một Trường Đại học 
Singapore như vậy! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2009 


